Tác động của chương trình khuyên mãi và nỗi sợ bị bỏ lỡ đên quyết đ... 


lof7 


Tạp chí e-ISSN: 2734-9365 


Kinh (ế 
và Iư báo 


Economy & Ferecast Revie ®) nì ÍÏ ne 
VIỆN PHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN - BỘ KẾ H0ẠCH VÀ ĐẨU TƯ 


Trang chủ/Diễn đàn khoa học/Nghiên cứu - Trao đổi 


Tác động của chương trình khuyến mãi và nỗi sợ b 


bị 
đến quyết định mua sắm bốc đồng của phụ nữ trẻ k 
livestream mỹ phẩm trên TikTok 


16:42 | 19/07/2024 


[HiïÏ Nghiên cứu nhằm tìm hiểu rõ hơn về động lực tâm lý của phụ nữ trẻ khi xem livestream mỹ phẩm trên TikTok, 
từ đó đưa ra một số hàm ý quản trị nhằm thúc đẩy hành vi mua sắm của khách hàng. 


ThS. Quảng Thị Phương 
Phòng Kinh doanh Công ty TNHH GALUP-3M 
Email: phuong87.open(@gmail.com 
Tóm tắt 


Nghiên cứu khảo sát bằng bảng hỏi được thiết kế theo thang đo Likert 5 mức độ gửi tới 380 khách hàng nữ trong độ tuổi 
18-35 tham gia mua sắm mỹ phẩm thông qua livestream trên nền tảng TikTok nhằm phân tích tác động của chương trình 
khuyến mãi và nỗi sợ bị bỏ lỡ đến quyết định mua sắm bốc đồng của phụ nữ trẻ khi xem livestream mỹ phẩm trên TikTok. 
Số mẫu thu về hợp lệ là 242 mẫu, dữ liệu sau khi thu thập được phân tích bằng phần mềm SmartPLS 4. Kết quả nghiên cứu 
cho thấy, nhân tố Chương trình khuyến mãi và Sự tham gia vào phiên livestream có tác động đáng kể đến Ý định và Quyết 
định mua sắm bốc đồng của phụ nữ trẻ. Trong khi đó, nhân tố Nỗi sợ bị bỏ lỡ không có ý nghĩa thống kê đối với Ý định mua 
sắm, nhưng vẫn ảnh hưởng đến Quyết định mua sắm. 


Từ khóa: chương trình khuyến mãi, cảm giác khan hiếm, quyết định mua sắm bốc đồng, livestream mỹ phẩm, TikTok, phụ 
nữ trẻ, nỗi sợ bị bỏ lỡ 


Summary 


The research was conducted by using a survey designed on a 5-level Likert scale with the participation of 380 female 
customers aged 18-35 who purchase cosmetics via livestream on the TikTok platform to analyze the impact of the 
promotion programs and fear of missing out on young women® impulsive shopping decisions while watching cosmetics 
livestreams on TikTok. The number of valid samples collected was 242; the collected data was analyzed using SmartPLS 4 
software. The research results show that The Promotion Program and the Participation in the livestream session 
significantly impact Young Womens Impulsive Shopping Intentions and Decisions. Meanwhile, The Fear of Missing Out is 
not statistically significant for Shopping Intention but still affects Shopping Decisions. 


Keywords: promotion program, sense of scarcity, impulsive shopping decisions, cosmetics livestream, TikTok, young 
women, fear of missing out 

ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trong tháng 01/2024, Việt Nam có 72,70 triệu người dùng mạng xã hội, tương đương 73,3% tổng dân số [3], chứng tỏ vai trò 
quan trọng trong việc kết nối mạng xã hội của người Việt Nam, từ đó tạo ra những xu hướng mua sắm mới trên thị trường 
thương mại điện tử. Trong số các sàn thương mại điện tử “hot” nhất hiện nay, TikTok shop xuất hiện như một “ngôi sao mới 
nổi” vượt mặt các đối thủ khác thông qua hình thức bán hàng livestream, nơi mà người bán và người mua có thể tương tác 
trực tiếp với nhau, với nhiều tính năng, như: năng động, thu hút, dễ dàng trao đổi, xem hình ảnh trực quan, sản phẩm bắt 
mắt... Đặc biệt, trong lĩnh vực livestream bán hàng mỹ phẩm, khi nghe được những lời giới thiệu trực tiếp trên phiên live về 
các sản phẩm đang được nhiều người quan tâm đặt hàng, số lượng sản phẩm rất hạn chế tạo cảm giác khan hiếm, cùng với 
việc người giới thiệu sản phẩm không ngừng kích thích mua sắm bằng các chương trình khuyến mãi, giảm giá, quà tặng 
kèm, miễn phí giao hàng..., khiến cho người mua bị thôi thúc mua hàng khi chưa có kế hoạch từ trước. Vì vậy, việc nghiên 
cứu các nhân tố tác động đến ý định và quyết định mua mỹ phẩm của khách hàng là phụ nữ trẻ trong bối cảnh livestream 
trên nền tảng TikTok để hiểu rõ hơn về động lực tâm lý của người tiêu dùng trẻ, từ đó đưa ra một số hàm ý quản trị nhằm 
thúc đẩy hành vi mua sắm của khách hàng, là điều cần thiết. 


CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 
Cơ sở lý thuyết 


Sự tham gia vào phiên livestream 


https://kinhtevadubao.vn/apicenter(/print_article&i=29350 


7/25/2024, 10:43 PM 


Tác động của chương trình khuyên mãi và nỗi sợ bị bỏ lỡ đên quyết đ... 


2of7 


Mức độ khách hàng tham gia và tương tác trực tiếp với người bán, lắng nghe các thông tin chỉ tiết về sản phẩm, tham gia 
vào các hoạt động nhận được khuyến mãi, phiếu giảm giá... trong các phiên livestream, yếu tố này không chỉ làm tăng cảm 
giác gắn kết của người tiêu dùng mà còn tạo điều kiện cho các quyết định mua sắm diễn ra nhanh chóng và tự phát (Park 
và Lin, 2020). Các yếu tố như tính tương tác và sự gắn kết trong các phiên livestream làm tăng khả năng mua sắm bốc đồng 
của người tiêu dùng (Cai và cộng sự, 2018). Từ đó, giả thuyết H1 được đề xuất như sau: 


HT: Sự tham gia vào phiên livestream tác động tích cực đến Ý định mua sắmcủa phụ nữ trẻ khi xem livestream trên TikTok. 
Nỗi sợ bị bỏ lỡ 


Đây là một hiện tượng tâm lý mà người tiêu dùng lo lắng rằng họ sẽ bỏ lỡ cơ hội hoặc trải nghiệm thú vị, hoặc cơ hội, hoặc 
lợi ích mà mình không đạt đươc, khiến họ dễ dàng bị lôi kéo vào hành vi mua sắm bốc đồng để không bị bỏ lỡ sản phẩm, từ 
đó hình thành ý định mua sắm (Przybylski và cộng sự, 2013). Nỗi lo sợ bị bỏ lỡ có thể giúp gia tăng sự tham gia và tương 
tác của khách hàng trong các phiên livestream, trở thành yếu tố mạnh mẽ kích thích khách hàng đưa ra quyết định mua 
sắm khi họ không có kế hoạch trước (Hodkinson, 2019). Trên cơ sở đó, giả thuyết H2.1 được đề xuất như sau: 


H2.1: Nỗi sợ bị bỏ lỡ tác động tích cực đến Ý định mua sắm của phụ nữ trẻ khi xem livestream trên TikTok. 


Cảm giác khan hiếm là một yếu tố tâm lý mạnh mẽ, thôi thúc hành vi mua sắm bốc đồng, khi người tiêu dùng cảm thấy số 
lượng sản phẩm hạn chế hoặc chương trình khuyến mãi chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn, họ thường nắm bắt cơ 
hội “chốt đơn”, cảm giác tâm lý khiến người tiêu dùng cảm thấy phải quyết định ngay lập tức (Lynn, 1992). Cảm giác khan 
hiếm không chỉ làm tăng giá trị cảm nhận mà còn thúc đẩy mạnh mẽ hành vi mua sắm bốc đồng (Cialdini, 2001), sự khan 
hiếm có thể tăng sự hấp dẫn và mong muốn sở hữu sản phẩm (Roux và cộng sự, 2015). Do đó, giả thuyết H2.2 được đề 
xuất như sau: 


H2.2: Nỗi lo sợ bị bỏ lỡ tác động tích cực đến Quyết định mua sắm của phụ nữ trẻ khi xem livestream trên TikTok. 
Chương trình khuyến mãi 


Các công cụ khuyến mãi, như: giảm giá, quà tặng đi kèm, mua một tặng một... tạo ra hứng thú, thỏa mãn tức thì, khuyến 
khích khách hàng có ý định mua sắm (Shamout, 2016). Từ đó, giả thuyết H3.1 được đề xuất như sau: 


H3.1: Chương trình khuyến mãi tác động tích cực đến Ý định mua sắm của phụ nữ trẻ khi xem livestream trên TikTok. 


Các chương trình khuyến mãi, như: chương trình khách hàng thân thiết, không chỉ giữ chân khách hàng, tăng cường nhận 
thức của khách hàng về giá trị sản phẩm, mà còn kích thích tâm lý, dẫn đến hành vi mua sắm bốc đồng (Yi và Jeon, 2003). 
Vì vậy, giả thuyết H3.2 được đề xuất như sau: 


H3.2: Chương trình khuyến mãi tác động tích cực đến Quyết định mua sắmcủa phụ nữ trẻ khi xem livestream trên TikTok. 
Ý định mua sắm 


Ý định mua sắm là mức độ mà người mua sắm có kế hoạch mua hoặc mong muốn mua sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể. Ý 
định mua sắm được hình thành từ quá trình suy nghĩ kỹ lưỡng, khi có ý định mua sắm, họ chú ý nhiều đến các thông điệp 
quảng cáo và khuyến mãi; trong khi hành vi mua sắm bốc đồng thường là kết quả của sự kích thích tức thời, thường chịu 
ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, như: nỗi lo sợ bị bỏ lỡ, chương trình khuyến mãi, do đó, họ dễ bị thúc đẩy để thực hành vi mua 
sắm (Ajzen, 1991). Ý định mua sắm được hình thành dựa trên nhận thức sự hữu dụng của sản phẩm, niềm tin, thái độ với 
mua sắm trực tuyến, các chương trình khuyến mãi, sự tương tác với người bán... (Pavlou và Fygenson, 2006). 


Quyết định mua sắm bốc đồng 


Là sự quyết định không có kế hoạch trước, mang tính cảm tính hơn là lý tính, có thể dẫn đến sự hối tiếc sau khi mua hàng 
(Rook, 1987). Nghiên cứu của Stern (1962) phân loại hành vi mua sắm bốc đồng thành 4 loại: mua sắm thuần túy, mua sắm 
theo kế hoạch, mua sắm nhắc lại và mua sắm gợi ý. Mỗi loại hành vi mua sắm bốc đồng đều có đặc điểm riêng và bị ảnh 
hưởng bởi các yếu tố tâm lý và tình huống khác nhau. Do đó, giả thuyết H4 được đề xuất như sau: 


H4: Ý định mua sắm tác động tích cực đến Quyết định mua sắmcủa phụ nữ trẻ khi xem livestream trên TikTok. 


Hành vi mua sắm là các hành động và quyết định của người tiêu dùng trong quá trình tìm kiếm và lựa chọn sản phẩm hoặc 
dịch vụ. Hành vi mua sắm bốc đồng là một dạng đặc biệt của hành vi mua sắm có sự đặc trưng là tự phát, là kết quả của 
những kích thích bên ngoài, như: quảng cáo, khuyến mãi, sự hấp dẫn của sản phẩm (Rook, 1987). Ngoài ra, hành vi mua 
sắm bốc đồng bị ảnh hưởng mạnh mãẽ bởi các yếu tố tâm lý và cảm xúc, cảm giác vui vẻ thỏa mãn khi thực hiện mua sắm 
(Beatty và Ferrell, 1998). Tác động của livestream đến ý định mua sắm với hình ảnh trực quan hấp dẫn, người bán hàng 
kiểm tra và thử nghiệm trong lúc livestream, khách hàng có thể trao đổi trực tiếp với người bán, nhận thông tin chỉ tiết về 
sản phẩm và tham gia vào các hoạt động khuyến mãi đặc biệt (Vuong và Nguyen, 2024). Sự tương tác này không chỉ làm 
tăng cảm giác gắn kết của người tiêu dùng, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho các quyết định mua sắm nhanh chóng và tự 
phát (Park và Lin, 2020). 


Mô hình nghiên cứu 


Kế thừa các kết quả nghiên cứu ở trên, tác giả lựa chọn 5 nhân tố: Chương trình khuyến mãi (CTKM), Nỗi sợ bị bỏ lỡ (FOMO), 
Quyết định mua sắm (QDMS), Sự tham gia (TG), Ý định mua sắm (YDMS) để đề xuất mô hình nghiên cứu tác động của 


https://kinhtevadubao.vn/apicenter(/print_article&i=29350 


7/25/2024, 10:43 PM 


Tác động của chương trình khuyên mãi và nỗi sợ bị bỏ lỡ đên quyêt đ... 


3of7 


https://kinhtevadubao.vn/apicenter(@/print_article&i=29350 


chiến lược khuyến mãi và nỗi lo sợ bị bỏ lỡ đến quyết định mua sắm bốc đồng của phụ nữ trẻ khi xem livestream mỹ phẩm 


trên TikTok như Hình. 


Chương 
trình 
khuyến 
mãi 


Phương pháp nghiên cứu 


Nghiên cứu sử dụng kết hợp phương pháp định tính và định lượng, trong đó, phương pháp định tính giúp cung cấp cái 
sâu sắc về trải nghiệm cá nhân của khách hàng là phụ nữ trẻ có nhu cầu mua mỹ phẩm trên nền tảng TikTok, phương 


Giả thuyết 1 


Hình: Mô hình nghiên cứu đề xuất 


" 
®> 
® 


$ 
§ 
„e 
ồ 


Giả thuyết 4 


Nguồn: Tác giả đề xuất, 2024 


nhìn 
pháp 


định lượng cung cấp dữ liệu chính xác để xác định các mối quan hệ và tác động của các yếu tố nghiên cứu. Trước tiên, tác 


giả tiến hành phương pháp thảo luận và phỏng vấn sâu với các khách hàng là phụ nữ trẻ, nhằm thu thập thông tin chỉ tiết về 


trải nghiệm và quan điểm của họ đối với các yếu tố, như: sự tham gia phiên livestream trên TikTok, có bị hấp dẫn bởi các 
chương trình khuyến mãi, hay có lo sợ bị bỏ lỡ sản phẩm mình yêu thích nếu nhà cung cấp còn rất ít sản phẩm hay không?... 
Dựa vào kết quả phỏng vấn, tác giả tiến hành hiệu chỉnh bảng hỏi cho phù hợp, sau đó phát hành 380 phiếu khảo sát thông 
qua Google form, thu về được 242 phiếu phù hợp để phân tích định lượng. Thời gian khảo sát kéo dài từ tháng 02/2024 đến 
tháng 5/2024, phần mềm SmartPLS 4 được sử dụng hỗ trợ cho công việc tính toán. 


KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 


Sau khi lược bỏ 4 biến với chỉ số không phù hợp: FOMO3, TG1, YDMS2, YDMS4, mô hình được chạy lại với kết quả như Bảng 


1. 


Bảng 1: Kết quả phân tích độ tin cậy thang đo và mức độ hội tụ 


ronbaefl Composite Composite Average 
Biến CTKM | FOMO | QDMS | T6 | YDMS ni _ : reliability reliability variance 
p (tho_a) (tho_c) extracted (AVE) 
CTKMI1 0.7 
CTKM2 0.777 
0.763 6.778) 0.849 0.584 
CTKM3 0.806 
CTKM4 0.771 
FOMO 0.762 
FOMO2 0.748 0.698 75⁄2 0.828 0.617 
FOMO4 0.843 
QDMS 0.671 0.774 0.794 0.84 0.514 
QDMS2 0.826 
QDMS3 0.639 


7/25/2024, 10:43 PM 


Tác động của chương trình khuyên mãi và nỗi sợ bị bỏ lỡ đên quyết đ... 


4of7 


QDMS4 0),7/225) 
QDMSS5 0.713 
T62 0.859 
TG3 0.729 0.767 0.814 0.863 0.678 
T64 0.875 
YDMS1 0.721 
YDMS3 0.689 0.579 0.589 0.774 0.533 
YDMSS5 0.778 

Nguồn: Kết quả nghiên cứu của tác giả, 2024 
Sử dụng kết hợp nhiều thước đo về độ tin cậy giúp chúng ta có cái nhìn toàn diện hơn về độ tin cậy của các biến. Kết quả 
Bảng 1 cho thấy, các nhân tố: (1) CTKM với Cronbachs Alpha = 0.763; rho_a = 0.773; rho_c = 0.849; (2) FOMO với 
Cronbachs Alpha = 0.698; rho_a = 0.732; rho_c = 0.828; (3) TG với Cronbaclis Alpha = 0.767; rho_a = 0.814; rho_c = 0.863; 


(4) YDMS với Cronbachis Alpha = 0.579; rho_a = 0.589; rho_c = 0.774; (5) QDMS với Cronbachs Alpha = 0.774; rho_a = 0.794; 
rho_c = 0.84. Dựa trên Rho_C, độ tin cậy tổng thể của các thang đo vẫn nằm trong mức chấp nhận được; một số biến có chỉ 
số outer loadings thấp hơn 0.708 một chút, nhưng vẫn được giữ lại, vì chúng có ý nghĩa giải thích rõ hơn cho mô hình. 


AVE là thước đo quan trọng để đánh giá tính hội tụ của các biến quan sát. Kết quả AVE của mô hình: CTKM: 0.584; FOMO: 
0.617; QDMS: 0.514; TG: 0.678, YDMS; 0.533, cho thấy các giá trị đầu lớn hơn mức chấp nhận được 0.5, chứng tỏ mức hội tụ 
tốt của thang đo, đảm bảo kết quả nghiên cứu chính xác và tin cậy. 


Bảng 2: Độ tải chéo của mô hình 


Biến CTKM FOMO QDMS T6 YDMS 
CTKMI I0). 0.196 0.26 0.208 0.239 
CTKM2 0.777 0.121 0.264 0.225 0.282 
CTKM3 0.806 0.161 0.276 0.186 0.37 
CTKM4 0.771 0.086 0.179 0.164 0.329 
FOMO 0.14 0.762 0.171 0.094 0.167 
FOMO2 0.112 0.748 0.182 0.192 0.053 
FOMO4 0.172 0.843 0.263 0.126 0.159 
QDMS 0.231 0.201 0.671 0.259 0.291 
QDMS2 0.189 0.214 0.826 0.235 0.418 
QDMS3 0.098 0.182 0.639 0.131 0.167 
QDMS4 0.129 0.1 U22) 0.228 0.196 
QDMSS5 0.381 0.22 0.713 0.386 0.413 
T62 0.209 0.109 0.334 0.859 0)2225) 
TG3 0.158 0.142 0.295 0.729 0.151 
T64 0.247 0.163 0.298 0.875 0.263 
YDMS1 0.393 0.13 0.239 0.146 0.721 
YDMS3 0.208 0.095 0.245 0.131 0.689 
YDMSS5 0.276 0.14 0.465 0.274 0.778 
Nguồn: Kết quả nghiên cứu của tác giả, 2024 
Kết quả Bảng 2 cho thấy, các biến quan sát: CTKM1, CTKM2, CTKM3 và CTKM4 có outer loading lần lượt là 0.700; 0.777; 


0.806 và 0.771 trên biến tiềm ẩn CTKM, cao hơn so với các giá trị tải chéo của chúng trên các biến tiềm ẩn khác như: FOMO, 
QDMS, TG và YDMS. Tương tự, đối với TG, các biến quan sát T62, TG3 và TG4 có outer loadings lần lượt là 0.859, 0.729 và 
0.875, cao nhất so với các giá trị tải chéo của chúng. Ngoài ra, các biến quan sát FOMO1, FOMO2 và FOMO4 có outer 
loading lần lượt là 0.762; 0.748 và 0.843 trên biến tiềm ẩn FOMO, cao hơn so với các giá trị tải chéo của chúng trên các biến 
tiềm ẩn khác. Các biến quan sát: YDMS1, YDMS3 và YDMSB có outer loadings lần lượt là 0.721; 0.689 và 0.778 trên YDMS, 
cao hơn so với các giá trị tải chéo của chúng. Cuối cùng, các biến quan sát: QDMS1, QDMS2, QDMS3, QDMS4 và QDMSB5 
cũng có outer loadings cao nhất trên QDMS, với các giá trị lần lượt là 0.671; 0.826; 0.639; 0.723 và 0.713. Điều này chứng tỏ 
mô hình đạt được tính phân biệt tốt, các biến quan sát không bị lẫn lộn với các khái niệm khác trong mô hình. 


https://kinhtevadubao.vn/apicenter(@/print_article&i=29350 


7/25/2024, 10:43 PM 


Tác động của chương trình khuyên mãi và nỗi sợ bị bỏ lỡ đên quyết đ... 


Sof7 


Bảng 3: Ma trận chỉ số HTMT 


Nhân tố CTKM FOMO QDMS TG YDMS 
CTKM 
FOMO 0.245 
QDMS 015/9 0.351 
T6 0.325 0.239 0.447 
YDMS 0.59 0.244 0 S79 0.36 


Nguồn: Kết quả nghiên cứu của tác giả, 2024 


Kết quả Heterotrait-Monotrait (HTMT) ở Bảng 3 cho thấy, giá trị HTMT giữa CTKM và FOMO là 0.245; giữa CTKM và QDMS 
là 0.375; giữa GTKM và TG là 0.325; giữa CTKM và YDMS là 0.590. Các giá trị HTMT giữa FOMO và QDMS là 0.331; giữa 
FOMO và TG là 0.239; giữa FOMO và YDMS là 0.244. Đối với cặp khái niệm QDMS và T6G, giá trị HTMT là 0.447; giữa QDMS 
và YDMS là 0.579; giữa TG và YDMS là 0.360. Tất cả các giá trị này đầu < 0.85, cho thấy các khái niệm trong mô hình có tính 
phân biệt rõ ràng và khác biệt với các khái niệm khác. 


Bảng 4: Mức độ tác động của các nhân tố trong mô hình nghiên cứu 


Mối liên hệ Mẫu gốc (O) | Trung bình mẫu (M) Độ lệch chuẩn Thống kê T (O/STDEV) P-values 
CTKM -> QDMS 0.268 (027/1 0.058 4.640 0.000 
CTKM -> YDMS 0.347 0.349 0.062 5.620 0.000 
FOMO -> QDMS 0.209 0.219 0.063 31.0|6) 0.00 
FOMO -> YDMS 0.079 0.086 0.059 1.341 0.180 
T6 -> QDMS 0.061 0.065 0.025 2.467 0.014 
T6 -> YDMS 0.165 0.171 0.058 2872 0.004 
YDMS -> QDMS 0.369 0.374 0.052 #.IHJ1 0.000 


Nguồn: Kết quả nghiên cứu của tác giả, 2024 
Kết quả nghiên cứu ở Bảng 4 cho thấy mức độ tác động của các nhân tố như sau: 


- Ý định mua sắm (YDM®) tác động đến Quyết định mua sắm (QDMS): với giá trị trung bình mẫu là 0.374; độ lệch chuẩn là 
0.052; thống kê T đạt 7.111 và giá trị P = 0.000; như vậy, YDMS có tác động mạnh mẽ và ý nghĩa thống kê đến QDMS. 


- Chương trình khuyến mãi (CTKM) tác động đến Ý định mua sắm (YDM®S) và Quyết định mua sắm (QDMS): CTKM ảnh 
hưởng đáng kể đến YDMS với giá trị trung bình mẫu là 0.349; độ lệch chuẩn là 0.062; thống kê T là 5.620 và giá trị P = 0.000. 
CTKM cũng ảnh hưởng trực tiếp đến QDMS với giá trị trung bình mẫu là 0.271; độ lệch chuẩn là 0.058; thống kê T là 4.640 
và giá trị P = 0.000. 


- Nỗi sợ bị bỏ lỡ (FOMO) tác động đến Quyết định mua sắm (QDMS): FOMO có giá trị trung bình mẫu là 0.219; độ lệch chuẩn 
là 0.063; thống kê T = 3.318 và giá trị P = 0.001, cho thấy ảnh hưởng đáng kể. 


- Sự tham gia vào phiên livestream (TG) tác động đến Ý định mua sắm (YDM®) và Quyết định mua sắm (QDMS): TG ảnh 
hưởng đến YDMS với giá trị trung bình mẫu là 0.171; độ lệch chuẩn là 0.058; thống kê T là 2.872; giá trị P = 0.004 và ảnh 
hưởng đến QDMS với giá trị trung bình mẫu là 0.065; độ lệch chuẩn là 0.025; thống kê T là 2.467 và giá trị P = 0.014. 


- Nỗi sợ bị bỏ lỡ (FOMO) tác động đến Ý định mua sắm (YDMS): Mối quan hệ này không có ý nghĩa thống kê với giá trị P = 
0.180. 


KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 


Nghiên cứu đã chứng minh rằng, các nhân tố: Chương trình khuyến mãi; Sự tham gia vào phiên livestream có ảnh hưởng 
đáng kể đến Ý định và Quyết định mua sắm của phụ nữ trẻ khi xem livestream mỹ phẩm trên TikTok. Nhân tố Nỗi sợ bị bỏ lỡ 
có tác động đến Quyết định mua sắm bốc đồng của người tiêu dùng, nhưng không có ý nghĩa thống kê đối với Ý định mua 
sắm. 


Nghiên cứu này đã cung cấp những đóng góp mới trong lĩnh vực hành vi mua sắm bốc đồng khi xem livestream trên nền 
tảng TikTok. Cụ thể, nghiên cứu đã làm rõ vai trò của các nhân tố, như: Chương trình khuyến mãi, Sự tham gia vào phiên 
livestream trong việc ảnh hưởng đến Quyết định mua sắm của phụ nữ trẻ trong thời đại mạng xã hội phát triển như ngày 
nay. Tuy nhiên, Nỗi sợ bị bỏ lỡ không có ý nghĩa thống kê đối với nhân tố Ý định mua sắm trong nghiên cứu này. Điều đó có 
nghĩa là, ngày nay, các khách hàng đã có sự thay đổi trong tư duy của mình, họ không dễ dàng bị cám dỗ bởi sự hối thúc 


https://kinhtevadubao.vn/apicenter(/print_article&i=29350 


7/25/2024, 10:43 PM 


Tác động của chương trình khuyên mãi và nỗi sợ bị bỏ lỡ đên quyết đ... 


6of7 


hay số lượng sản phẩm khan hiếm. Tuy nhiên, điều đó không ảnh hưởng đến Quyết định mua sắm của họ. Những phát hiện 
này không chỉ mở rộng kiến thức lý thuyết về hành vi mua sắm bốc đồng, mà còn cung cấp các khuyến nghị thực tiễn cho 
các nhà kinh doanh trong việc tối ưu hóa chiến lược marketing và khuyến mãi trong các phiên livestream trên nền tảng 
TikTok. 


Một số hạn chế của nghiên cứu này, đó là: ( Mẫu nghiên cứu chỉ tập trung vào phụ nữ trẻ tại Việt Nam trong độ tuổi từ 
18-35, chưa tập trung đi sâu vào phân tích chi tiết nhân khẩu học, do đó, kết quả có thể không đại diện cho toàn bộ các 
nhóm đối tượng khác; (ii) Nghiên cứu chỉ tập trung vào một nền tảng duy nhất là TikTok, trong khi các nền tảng khác cũng 
có thể có các yếu tố ảnh hưởng khác nhau đến hành vi mua sắm bốc đồng. Những nghiên cứu tương lai nên xem xét việc 
áp dụng mô hình này trên các nhóm đối tượng và nền tảng khác nhau. Ngoài ra, việc sử dụng các phương pháp nghiên cứu 
khác, như: thử nghiệm thực địa hoặc phỏng vấn sâu cũng có thể giúp hiểu rõ hơn về các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi 
mua sắm bốc đồng trong bối cảnh đa dạng hơn. 


Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất một số hàm ý đối với các doanh nghiệp cung cấp các sản phẩm thuộc ngành 
hàng mỹ phẩm nhằm thiết kế các chương trình khuyến mãi hấp dẫn và tương tác mạnh mẽ với khách hàng trong các phiên 
livestream như sau: 


Một là, tạo cảm giác khan hiếm: Sử dụng các chương trình khuyến mãi có thời gian giới hạn hoặc số lượng sản phẩm hạn 
chế để thúc đẩy quyết định mua sắm nhanh chóng. 


Hai là, tăng cường tương tác: Khuyến khích khách hàng tham gia vào các hoạt động trong phiên livestream, như: trò 
chuyện trực tiếp, đặt câu hỏi và nhận quà tặng ngay lập tức. 


Ba là, chương trình khuyến mãi hấp dẫn: Sử dụng các chương trình giảm giá, quà tặng kèm, mua một tặng một để tăng sự 
hứng thú và thỏa mãn tức thì cho khách hàng. 


Bốn là, tăng cường truyền thông về nỗi sợ bị bỏ lỡ: Tạo các thông điệp quảng cáo nhấn mạnh vào những cơ hội đặc biệt 
và duy nhất chỉ có trong phiên livestream để kích thích khách hàng mua sắm./. 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Ajzen, I. (1991), The theory of planned behavior, Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2), 179-211. 
2. Beatty, S. E., and Ferrell, M. E. (1998), Impulse buying: Modeling its precursors, Journal of Retailing, 74(2), 169-191. 

3. Brands Vietnam (2024), We are social: Vietnam Digital 2024. 


4. Cai, J., Fung, H., and Fang, X. (2018), Interactive live streaming and its impact on impulse buying behavior, Journal of 
Marketing Research, 55(1), 92-106. 


5. Hodkinson, ©. (2019), Fear of Missing Out: (FOMO) marketing appeals: A conceptual model, Journal of Marketing 
Communications, 25(1), 65-88. 


6. Lynn, M. (1992), Scarcitys enhancement of desirability: The role of naive economic theories, Basic and Applied Social 
Psychology, 13(1), 67-78. 


7. Park, H. .J., and Lin, L. (2020), The effects of match-up and luxury perceptions on FOMO and purchase intention in AR- 
based social media commerce, Journal of Business Research, 117, 458-469. 


8. Pavlou, P. A., andFygenson, M. (2006), Understanding and predicting electronic commerce adoption: An extension of the 
theory of planned behavior, MIS Quarterly, 30(1), 115-143. 


9. Przybylski, A. K., Murayama, K., DeHaan, €. R., and Gladwell, V. (2013), Motivational, emotional, and behavioral correlates 
of fear of missing out, Computers in Human Behavyior, 29(4), 1841-1848. 


10. Rook, D. W. (1987), The buying impulse, Journal of Consumer Research, 14(2), 189-199. 


11. Roux, €., Goldsmith, K., and Bonezzi, A. (2015), On the psychological effects of scarcity, Journal of Consumer Research, 
42(4), 615-631. 


12. Shamout, M. D. (2016), The impact of promotional tools on consumer buying behavior in retail market, International 
Journal of Business and Social Science, 7(1), 75-85. 


13. Stern, H. (1962), The significance of impulse buying today, Journal of Marketing, 26(2), 59-62. 


14. Vuong, Q. H., Nguyen, M. H. (2024). Befter Economics for the Earth: A Lesson from Quantum and Information Theories. 
AISDL. 


15. Yi, Y., and Jeon, H. (2003), Effects of loyalty programs on value perception, program loyalty, and brand loyalty, /Journal of 
the Academy of Marketing Science, 31 (3), 229-240. 


Ngày nhận bài: 16/6/2024; Ngày phản biện: 30/6/2024; Ngày duyệt đăng: 19/7/2024 


https://kinhtevadubao.vn/apicenter(/print_article&i=29350 


7/25/2024, 10:43 PM 


Tác động của chương trình khuyên mãi và nỗi sợ bị bỏ lỡ đên quyết đ... https://kinhtevadubao.vn/apIcenter(/print_article&i=29350 


URL: https://kinhtevadubao.vn/tac-dong-cua-chuong-trinh-khuyen-mai-va-noi-so-bi-bo-lo-den-quyet-dinh-mua-sam-boc- 
dong-cua-phu-nu-tre-khi-xem-livestream-my-pham-tren-tiktok-29350.html 


© Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư 


7of7 7/25/2024, 10:43 PM 


